Gia Đình Thánh Tâm 
Giáo phận Hà Tĩnh 


“Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những 
dòng nước hằng sống" (Ga 7.37) 



THÔNG BÁO 


Kính gửi Quý Cha Đặc Trách, Quý Ban điều hành GĐTT các Giáo Hạt, các Giáo Xứ, Giáo Họ 
và các thành viên trong GĐTT Giáo Phận Hà Tĩnh. 

Trước thực trạng Đại dịch do Virus Corona chủng mới gây ra đang lây lan ngày càng 
nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó tập trung đông người trong dịp này sẽ có nguy cơ lây 
nhiễm bệnh rất cao. Vì thế xin thông báo và lưu ý cùng Quý Cha và Quý Ban điều hành và 
các thành viên Gia đình Thánh Tâm: 

1/ Thực hiện tốt các điểm trong thư mục vụ Mùa Chay của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 
và của Đức Giám Mục Giáo Phận Hà Tĩnh như: Sám hối, cầu nguyện, chay tịnh và bác ái. 

2/ Việc tĩnh tâm cho các thánh viên GĐTT Giáo hạt và các Giáo xứ tùy theo sáng kiến của 
các Giáo hạt và Giáo xứ, có thể tổ chức gọn nhẹ và có hiệu quả theo tinh thần lưu ý của 
Đức Cha Giáo Phận đã thông báo. 

3/ Tất cả các thành viên của GĐTT Chúa Giêsu trong các giờ làm tuần cửu nhật hoặc 
trong các buổi giao ban, đặc biệt là trong các giờ Chầu Thánh Thể thứ sáu hàng tuần, hợp 
ý cùng nhau cầu nguyện xin lòng thương xót của Thánh Tâm Chúa Giêsu cho các nạn 
nhân được sự an ủi và chữa lành. Cũng xin Chúa cho các nhà khoa học mau tìm được 
phương dược chữa trị để cơn đại dịch mau được chóng qua. 

4/ Để góp thêm tinh thần cầu nguyện, các thành viên, tùy theo khả năng của mình đóng 
góp vào việc bác ái từ thiện, tích cực giúp đỡ những người đau yếu bệnh tật hoặc già cả 
neo đơn không nơi nương tựa. 

Sau cùng cậy nhờ Tình yêu và Lòng thương xót tuôn chảy từ Thánh Tâm Chúa và lời 
chuyển càu của Đức Trinh Nữ Maria, thánh Quan thầy Magarita Maria Alacoc xin Thánh 
Tâm Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Quý Cha và mọi người. Xin Ngài ban cho mọi 
người được hưởng lòng thương xót và bình an của Chúa, và thế giới thoát khỏi thảm họa 
đại dịch này trong sự vui mừng của Chúa Phục Sinh. 


Hà Tĩnh , ngày 12 tháng 3 năm 2020 

Linh mục Đặc trách GĐTT Giáo phận 



Phêrô Nguyễn Xuân Đình 


